


một thời dé nhớ:Lê Van 
Khoa - Người Nghệ Sĩ Tài 
Danh, Đức Đồ 


Phan Bá Thụy Dương 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Muc luc 


I I I 
I I I 


Phan Ba Thuy Duong 


một thời để nhớ:Lê Van Khoa - Người Nghệ Si Tài Danh, Đức 
Độ 


-1- 


Tác giá - Tac phâm 





Nhüng ai da tung quen biét, thuòng giao hüu vói Lê Van 
Khoa trước 75 tai Việt Nam hay sau 75 trên khắp các vùng 
đất định cư mới này, đặt biệt là tại Hoa Kỳ đều công nhận 
anh là một người da tài, đa năng, da hiệu. Những đức tanh 
tốt như khiêm tốn, đầy óc sáng tạo, tự tin và cẩn trọng của 
anh có thể đã là nguyên nhân giúp anh thành công trong 
cuộc đới và sự nghiệp . Anh lại là người luôn cởi mở, biết 
lắng nghe, hòa nhã trong cách ứng xử, nên ai ai cũng ái mộ. 


Tài năng của anh va anh hưởng, tên tuổi lừng danh, nổi bat 
trên thế giới của anh quả là một điều xứng đáng cho người 
Việt Nam chúng ta khâm phục, hãnh diện. 


LVK ra đời vào ngày 10 tháng 6 năm 1933 trong một gia 
đình thanh bạch tại Tây đô, tức Can Thơ. Nơi ấy là một thành 
phố đầy thơ mộng, nằm bên hữu ngạn dòng Bassac - tức 
Hậu giang [sông Hậu], thuộc vùng đồng bằng, châu thổ 
sông Cửu Long. Anh mất mẹ sớm nhưng may thay lại có một 
người cha hiền đức, một vị mục sư đầy lòng bác ái, chăm 
chỉ, tận tụy vì đời vì giáo chúng của mình. Anh thừa hưởng 
tình thương, sự giáo huấn và lòng nhân từ cha mình đề làm 
hành trang quí báu, dấn thân trên bước đường tạo dựng sự 
nghiệp mà anh hằng ấp ủ, mơ ước.. Đến khi trưởng thành 
anh đã đem tình thương và lòng vị tha, bao dung đó để 
hướng dẩn, giáo hóa, những trẻ bụi đời, thăng hoa kiếp sống 
của những em thiếu nhi khốn cùng, bị gạt ra ngoài lề xã hội. 
Anh là người chăm học, hiếu học và lạ lùng, kỳ diệu thay, 
lãnh vực nào anh cũng thành công. 


Khi giáp mặt, tiếp cận anh, người ta đều có thể mau chóng, 
dể dàng cảm nhận ra rằng ẩn trong cái dáng hiền hòa, đôi 
mắt sáng và nụ cười tươi vui, thân thiện kia đang tiềm tàng 
cả một tâm hồn rộng lớn cùng ý chí sắt son và quan trọng 
hơn là cả một khối kiến thức uyên bác. 


Đến nay, tuy đã trên 77 tuổi anh vẫn còn là người tích cực 
đóng góp trong các hoạt động về âm nhạc, văn học và nghệ 


thuật. Con người tram lang, day óc sáng tạo đó van ngày 
ngày âm thầm tư duy, làm việc không biết mệt mõi để cống 
hiến những khám phá mới cho người, cho đời cả một kho 
tàng lớn lao về mỹ thuật và âm nhạc học... 


Tôi rong chơi ở các nước ngoài cả năm vừa trở về Mỹ thì 
nhóm chủ trương Văn đàn Đồng Tâm yêu cầu viết bài về LVK 
cho kịp số đặc biệt kỷ niệm về con người đáng kính này. 
Thật ra thì các thân hữu này chẳng cần mời gọi vì trước đây 
2 năm khi tôi và anh LVK cùng tham dự ngày ra mắt sách kỷ 
niệm về nhạc sĩ Anh Bằng, tôi đã hứa với anh em VĐĐT là 
tôi sẽ viết về thi lão Hà Thượng Nhân và anh LVK. Lời hứa 
viết về vị chưởng môn đáng kính của nhật báo Tiền Tuyến 
tôi đã thực hiện trên ấn phẩm “Kỷ Niệm Về Thi Sĩ Hà Thượng 
Nhân” vừa phát hành, ra mắt vào hạ tuần tháng 11/2010 tại 
San José. Hơn nữa cụ Hà và Lê hiền huynh là 2 trong những 
thân hữu, có giao tình sâu đậm khác mà tôi đang cố gắng 
hoàn tất cho cuốn “Những Trích Tiên Phiêu Bạt Trong Dòng 
Thi Ca, Nghệ Thuật Việt Nam”. Đó là các anh Vũ Hoàng 
Chương, Dinh Hùng, Trần Tuấn Kiệt, Hoang Trúc Ly, Tường 
Linh và các bạn Du Tử Lê, Anh Việt Thu, Hồ Thành Đức, Luân 
Hoán, Linh Phương, Trần Hoài Thư... 


Vì báo đang chuẩn bị lên khuôn, nên tôi chỉ có đủ thời gian 
để đề cập đến Lê Văn Khoa qua 3 lãnh vực tiêu biểu của 
anh, mà đa số người thân cận hoặc đã tìm hiểu về anh đều 
công nhận là xuất sắc. Sự đóng góp của anh trên các lãnh 
vực này phải nói là đã vượt khỏi biên giới, không gian nhỏ 


bé VN dé gây anh hưởng sâu đậm, hòa hợp, nhập cuộc, bay 
bổng cùng với âm nhạc, nghệ thuật hoàn vũ. Mấy hoạt động 
khác của anh về báo chí, dịch thuật, xã hội và nhân văn... 
nếu có dịp sau này tôi sẽ trở lại để trình bày, đề cập đến. 


1- NGƯỜI THẦY, BẬC PHỤ HUYNH TỪ ÁI CỦA 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THIẾU NHI. 


Một người thông thái, khôn ngoan phải ghi nhớ rằng trong 
khi 

ông ta là hậu dué của quá khứ, ông ta cũng là 

một đấng sinh thành của tương lai ". [1] 


Herbert Spencer 





Trước tháng 4 năm 1975 những ai thường theo dõi các 


chương trình của đài truyền hình Saigon đều biết, đều say 
mê khi xem Chương Trình Thế Giới Của Trẻ Em - tức Chương 
Trình Thiếu Nhi Lê Văn Khoa - trên băng tầng số 9. Đó là một 
chương trình giáo dục thực dụng, mới mẽ được nhiều người 
xem nhất, không riêng gì với thanh thiếu nhiên, thiếu nhi 
mà cả giới phụ huynh của họ. Chương trình Tivi của anh 
cùng với 2 shows nhạc của Anh Việt Thu, Bảo Thu luôn luôn 
thuộc loại “prime time ăn khách” thời bấy giờ và thường 
xuyên được chiếu lại, ít nhất, trên băng tần số 6 của Đài 
Truyền Hình Can Thơ, nơi quê hương thân yêu của vị thiếu 
niên ham học, thông minh, sớm phát triển óc mỹ thuật, 
nghệ thuật này. 


Chương Trình Thế Giới Của Trẻ Em chẳng những giúp mở 
mang kiến thức và lòng yêu nước cho trẻ em trong một quốc 
gia bị chiến tranh tàn phá, tràn ngập khói lửa mà còn gợi ý, 
tạo hứng khởi cho một số các nhà giáo dực, khoa học gia cải 
tiến lãnh vực chuyên nghiệp của họ. Đồng thời chính các nỗ 
lực và sáng kiến của anh còn giúp đưa danh dự và uy tín của 
trẻ em Việt Nam ra thế giới bằng những cuộc triển lãm, dự 
thi tranh thiếu nhi quốc tế. Nhờ vậy nhiều em đã đoạt được 
những giải thưởng, bằng khen cao quý. Chính những kết quả 
rất đáng khích lệ, tuyên dương này đã khơi dậy lòng tự tin 
để các thiếu nhi mạnh dạn phát triển tài năng của mình. 


Điều đáng tiếc là chương trình của anh đã không nhận được 
một sự trợ giúp nào từ ngoại bang hay các tổ chức, hiệp hội 
quốc nội. Ngay cả chính phủ thời bấy giờ cũng không biết 


khai thác những ưu điểm ấy để làm lợi cho quốc gia. 

000 

Tôi quen anh hơi muộn mang. Tuy biết va nghe danh tiếng 
anh từ lâu, nhưng mãi đến đầu năm 1971, sau khi được 
chính thức giải ngũ, được điều động về Bộ Tài Chánh, tôi mới 
có cơ duyên hội ngộ cùng anh tại đài THVN. Cơ sở truyền 
hình này nằm trên khuôn viên đường Hồng Thập Tự và Đinh 
Tiên Hoàng, kế cận trường Đại học Văn khoa SG. ĐHVK là 
nơi trong những năm đầu thập niên 60, tôi, Phạm Quốc Bảo, 
Bùi Ngọc Tuấn... đã từng ngồi lê trên các giảng đường nóng 
bức, chật hẹp thiếu tiện nghi trong mấy năm đầu khi trường 
này còn nằm giữa đường Nguyễn Trung Trực và Gia Long. 
Sau khi tôi về trường Luật, rồi nhập ngũ để thi hành nghĩa 
vụ công dân trong thời chiến thì PQB được bầu là chủ tịch 
Sinh viên Văn khoa SG. Hai bạn Bảo, Tuấn đều là giáo sư và 
cũng là những người luôn tán thưởng, đánh giá cao về 
chương trình giáo dục thiếu nhi đầy sống động, vui tươi, tân 
tiến của LVK. 


Chính PQB và các bạn trong ban đại diện sinh viên là những 
người đã từng thụ ân của anh LVK trong việc họ cùng Tổng 
hội Sinh viên Nhật Bản đã tổ chức thành công cuộc triển lãm 
“Our Beloved Việt Nam” [VN Quê Hương Dấu Yêu] về các bộ 
môn văn mỹ nghệ. Cuôc triển lãm này kéo dài cả năm 1967 
tai National Museum, một bảo tàng viện đồ sô ở Tokyo và tại 
các trường trung, đại học trên đất nước của “thân Thái 
Dương”. 

Số là sau khi phân ban Việt Nam thu góp xong được một số 


tranh tiêu biểu của các hoa sĩ: Nguyễn Gia Trí, Tú Duyên, Hồ 
Thanh Đức, Bé Ký, Nguyên Khai, Dinh Cường, Nghiêu Dé..., 
thơ của Trần Tuấn Kiệt, sản phẩm thủ công, mỹ nghệ của 
các lò gốm Bình Dương, nhạc của Trịnh Công Sơn thì PQB và 
các sinh viên khác phát hiện họ còn thiếu 2 lãnh vực quan 
trọng. Đó là tranh và điêu khắc của thiếu nhi VN. 


Theo yêu cầu của PQB, anh Khoa đã vui vẻ nhập cuộc để 
giải quyết nan đề khó khăn, cấp bách này. Bằng uy tín và tài 
tổ chức của mình, LVK đã nhanh chóng thực hiện một cuộc 
thi về 2 bộ môn này với cả trăm thiếu nhi tham dự Nên ghi 
nhận thêm ở đây: phần lớn nhóm trẻ này là những người đã 
do anh Khoa trực tiếp dạy dỗ, đào luyện. Chính những tác 
phẩm mỹ thuật chọn lọc của các em đã giúp phân ban sinh 
viên VN quảng bá đầy đủ hơn nền văn mỹ nghệ đặc thù của 
dân tộc. Giới thưởng ngoạn, chuyên gia văn hóa thế giới đã 
ngạc nhiên, không ngờ trong thời kỳ chiến tranh, khói lửa 
như vậy mà các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, thiếu nhi VN lại vẫn 
có thể hoàn thành những sản phẩm, tác phẩm đặc biệt có 
giá trị cao như thế. 

000 

Giống như các thanh thiếu niên, thiếu nhi khác, các con tôi 
rất hâm mộ, say mê, thường xuyên theo dõi show của anh, 
đã thấy anh đàn và ước vọng được trực tiếp tham dự. Thế là 
gần cuối năm ấy, tôi được anh bạn vốn là nhân viên nồng 
cốt của sở Chương Trình và Thời Sư, cùng cô em vợ làm việc 
tại đài cho biết ngày giờ thâu hình chương trình Thế Giới 
Của Trẻ Em để phát trong dịp Tết, tôi đã mang các cháu 


Phan Thuy Nhu Quynh, Phan Thuy Duyén Giao va Phan Ba 
Thuy Vi vao gap anh. 


Đúng ra các con tôi còn quá nhỏ, chưa ai hội đủ điều kiện dé 
gia nhập, nhưng có lẽ vì là một chương trình đặc biệt vui 
Xuân nên anh đã vui lòng để 3 cháu tham gia, góp mặt với 
những em cháu thường trực khác. Cuối chương trình khi 
cameramen quay cảnh LVK đang phat bao lì xì cho các em 
thì vì bỡ ngỡ, chưa quen, nên một hoạt cảnh náo nhiệt đã 
xảy ra mà tôi và chắc anh còn nhớ mãi. Cháu Thuy Vi lúc ấy 
mới hơn 2 tuổi, nhất định không chịu nhận bao tiền lì xì, rồi 
cứ bỏ chạy vòng vòng la hoảng: “Con không lấy. Không lấy. 
Con không lấy đâu.” Cháu Như Quỳnh và anh Khoa phải dổ 
dành, khuyên bảo nó mới cam tiền, cám ơn bác Khoa. Sự 
kiện đột ngột xảy ra khiến tất cả mọi người trong hội trường 
đều cười xòa, hoan hi. 


Chính nhờ ảnh hưởng, sự dìu dắt, hưởng dẩn ban đầu này 
của anh Khoa mà 2 đứa con tôi là cháu Duyên Giao và Thụy 
Vi đã chịu học thêm piano và đàn organ sau khi tôi và 3 
cháu vừa định cư tại Hoa kỳ trong những ngày đầu thập niên 
80, khi các cháu còn theo học nội trú tại trường trung học tư 
thục Moye Brown ở Providence, tiểu bang Rhodes Island. Vì 
nguyên nhân này mà một số những người trong hội bảo trợ 
tôi như vợ chồng tiến sĩ John, Marjorie Udalls, vợ chồng bác 
sĩ Roger và Ann Ward... phải thay phiên nhau mỗi chiều lái 
xe vào trường đón 2 cháu để đưa chúng đến nhà vợ chồng 
nhạc sĩ Milligans ở thị trấn Cumberland học nhạc, rồi đưa 


cac chau vé lai trudng ndi tru. Chau dau long Nhu Quynh thi 
vừa ban học vừa phụ bố trong cảnh ga trống nuội con cham 
lo cho các em lại còn phụ trách trang Thiếu Nhi cho tờ Lửa 
Việt bên Canada nên không còn thì giờ theo học đàn dương 
cầm mà cháu rất yêu thích. 


Đối với các em cháu thiếu nhi trong thời khoảng 68 -75 thì 
Lê văn Khoa luôn là một người huynh trưởng, một bậc phụ 
huynh đức độ, nghiêm cung, từ ái. Không ai là không từng 
thừa hưởng những kiến thức bác học thâm uyên, thực dụng 
mà anh đã gieo cấy vào những khối óc, tâm hồn trong sáng, 
những mầm non đầy triển vọng của tương lai, đất nước. 
000 

Xin mời qui vị doc qua lời phát biểu dưới đây của thay 
Nguyễn Thanh Liêm - một nhà giáo dục uyên bác, nổi danh 
của VNCH và nguyên Thứ trưởng Văn Hóa Giáo Dục, để hiểu 
thêm về khả năng bẩm sinh, đặc thù của anh: 

“Nói chung, lãnh vực nghệ thuật là lãnh vực đã làm cho Lê 
Văn Khoa được nhiều người biết đến và tán thưởng. Nhưng ở 
con người Lê Văn Khoa còn có một tài năng rất có giá trị 
khác mà ít người biết đến hay nói đến. Đó là tài dạy học của 
ông. Trên phương diện dạy học, ông là một nhà giáo có khả 
năng sư phạm bẩm sinh rất đặc biệt. Trước kia ở Việt Nam 
ông đã có những lớp học trên đài truyền hình. Qua những 
lớp học đặc biệt này người ta có thể thấy được triết lý, chủ 
trương cũng như phương pháp giáo dục của ông. Ông không 
tốt nghiệp ở một trường sư phạm nào, không dạy chánh 
thức ở một trường công lập hay tư thục nào cả. Ông chỉ có 


một lớp hoc nhỏ với một ít hoc sinh trên đài truyền hình ma 
thôi. Bài học ông dạy không theo sát chương trình học của 
Bộ Giáo Dục. Tuy nhiên kết quả giáo dục của ông rất đáng 
kể. 


Trước hết những kiến thức mà ông trao cho học sinh của ông 
là những kiến thức rất thực tế, cụ thể mà nhà trường vì điều 
kiện vật chất thiếu thốn không cho phép không thể cung 
ứng cho học sinh được. Thí dụ như một số những thí nghiệm 
về hóa học mà ông có thể cho học sinh của ông thực hiện 
được trong chương trình của ông trong khi học sinh ở các 
trường công lập cũng như tư thục chỉ học trên lý thuyết. 
Thành ra bài học cụ thể của ông giúp ích rất nhiều cho sự 
hiểu biết và sự ghi nhận của học sinh hơn là những bài học 
lý thuyết suông ở trường học.” [NGUYỄN THANH LIÊM - Lê 
Văn Khoa: Nghệ Sĩ Đa Năng, Nhà Giáo Dục Đáng Kính] 


Khi được hỏi về những điều đáng ghi nhớ qua Chương Trình 
Thế Giới Của Trẻ Em mà anh đã dày công thực hiện cả chục 
năm trước khi đào thoát, tránh nạn Cộng sản, anh cho biết: 


“Kỷ niệm khó quên thì rất nhiều, ví dụ như sự ngạc nhiên 
của các em cũng như khán giả bên ngoài khi thấy tôi làm 
việc tréo cảng ngổng bằng cách cho ông già Noel xuất hiện 
trong chương trình Trung Thu. Những chương trình truyền 
hình của tôi đều không có tập dợt trước, nên phản ứng của 
các em rất chân thực. Thái độ, nét mặt và lời nói đều hoàn 
toàn của các em trong giây phút đó. 


Trong những cuộc giao tiếp, gặp gỡ tình cờ ngoài đường phố 
tôi đã được nhiều anh em quân nhân cám ơn vì tôi đã thay 
mặt họ hướng dẫn, giáo hóa dùm con cái họ - qua truyền 
hình - bởi bản thân họ không có mặt thường xuyên ở nhà để 
dạy dỗ. Có những quân nhân còn chân thành cám ơn tôi vì 
nhờ chương trình truyền hình của tôi họ từ bỏ cuộc sống bụi 
đời để trở nên người lính chiến bảo vệ quê hương. Tôi nghĩ 
những lời khen ngởi, tri ân chân thành đó là phần thưởng 
cao quý hơn những bội tinh, huy chương mà tôi nhận được. 
Với tôi, một ly nước mía bên lề đường trong tâm tình lắng 
đọng giữa con người với con người thật sự còn ngọt ngào, 
chân tình hơn một ly rượu sang trọng trong dinh Độc Lập.” 


Phan Ba Thuy Duong 


một thời dé nhớ:Lê Văn Khoa - Người Nghệ Sĩ Tai Danh, Đức 
Độ 


z2 
NHIEP ANH GIA TAI BA QUA LANG KÍNH NGHÊ THUÂT. 


Nhiếp anh là môi trường ưu việt có đủ tiêu chuẩn, điều kiện 
để hợp nhất 

nghệ thuật với khoa học. Nhiếp ảnh đã được phát sinh trong 
những năm, 

trong giai đoạn khởi sự, báo hiệu thời đại khoa học. 

Nó là hiện thân, là kết quả của cả khoa học lẫn nghệ thuật. 
[2] 

Berenice Abbott 





Nếu ta có thé coi đời người như một dòng sông thì ta có thé 
ví LVK như một dòng sông xanh, tươi mát mãi mãi trôi chảy 
không ngừng, không biết mệt mỏi. 


Thật vậy, anh đã cống hiến trí tuệ, tài năng ưu việt, và thời 
gian hạn hữu của đời mình cho toàn sự nghiệp mà anh đã 
theo đuổi. Trong đó nghệ thuật nhiếp ảnh là một trong các 
nổ lực anh đã luôn say sưa, phụng sự. 


Có thể trong tâm thức sâu kín của một tín hữu cơ đốc giáo 
thuần thành, anh đã tự coi mình như là một thừa sai của 
Thượng đế, để qua ống kính và bằng đôi mắt tinh anh, sắc 


sao ghi nhận lai mau sắc nét xinh dep của sông núi, biển cả, 
của thân, lá cây rừng, của thế nhân...rồi trải đều, gieo cấy 
trong tâm hồn giới thưởng ngoạn, hầu làm đẹp cho đời, hầu 
thăng hoa cuộc sống của con người vốn dĩ vương mang 
nhiều hệ lụy, nhiểu nhương. 


Trái với anh tôi là Anh Thuần [Phan Bá Thuần Hậu], một ký 
giả thâm niên của các nhật báo Việt ngữ, Hoa ngữ tại Sàigòn 
và cũng là phóng viên chiến trường của Phòng Báo Chí Quân 
Đội, của nhật báo Tiền Tuyến và Đài Phát Thanh, tôi lại là kẻ 
mù tịt về kỷ thuật, nghệ thuật nhiếp ảnh. Cả đời tôi chưa 
bao giờ biết cách sử dụng máy ảnh, dù là các kiểu máy đơn 
sơ, giản dị. Giống như Helmut Newton tôi không phải là 
người ham mê, thường xuyên tham dự các cuộc triển lảm 
hay những cuộc nói chuyện về ngành mỹ thuật này. Tôi đơn 
giản chỉ là kẻ thiếu kiến thức, trình độ. Còn Helmut Newton 
thì nhờ biết tôi luyện, về sau ông đã trở thành một nhiếp 
ảnh gia thời trang đại tài. Tôi chỉ có thể nhận ra chân giá trị 
của ảnh nghệ thuật sau khi có người hướng dẩn, diễn giải để 
biết thích thú trước những bức ảnh của các anh Nguyễn 
Ngọc Hạnh, Lê Văn Khoa, Trần Cao Lĩnh, Nguyễn Cao Đàm, 
Thái Đức Nhã...Vì vậy, nên tôi lại xin dùng những lời của 
những chuyên gia trong nghề nhiếp ảnh đã nói, đã viết về 
LVK để người đọc có thể thấu hiểu thêm một tài năng sinh 
động nổi bật khác của anh: 

“Người nghệ sĩ cầm máy, sử dụng máy như là một phương 
tiện để tỏ bày tâm trạng của mình hay sử dụng nghệ thuật 
như là một phương tiện để khám phá ghi nhận những hình 


ảnh mới. Anh đẹp nhưng không có chiều sâu về mặt nội 
dung, không ẩn chứa sâu sắc một ý niệm nào đó thì cũng 
chưa hẳn là một tác phẩm nghệ thuật cho trọn nghĩa... 
“Nghệ thuật phải chăng là sự sáng tạo của con người có 
tiềm ẩn một ý niệm, một sắc thái đi vượt lên trên cái bản 
chất căn bản cố hữu của nó... “Hình, thần và ý” là những 
điều kiện cần phải có cho một tác phẩm nghệ thuật... 


Âm nhạc và nhiếp ảnh vẫn luôn gắn liền với nhau trong con 
người nghệ sĩ của ông nên có đôi khi người nghe sẽ thấy 
được hình ảnh trong âm nhạc của ông hay ngược lại người 
xem sẽ nghe được những âm thanh, tiếng nhạc trong tác 
phẩm nhiếp ảnh của ông... Giáo sư Lê Văn Khoa đã trình bày 
về ý niệm này trong một buổi phỏng vấn của đài truyền hình 
Fox 11 KTTV, Los Angeles, để vinh danh các nghệ sĩ của 
khu vực Thái Bình Dương (Celebrating the Creative Spirit for 
Asian Pacific American Heritage Month, May 1997). 

[Pham Mạnh Tiến - Lê Van Khoa và Nghệ Thuật] 


Được biết ngay từ độ tuổi đôi mươi LVK đã say mê và tự tìm 
hiểu, tự học qua sách vở nước ngoài về ngành chuyên môn 
này và đến năm 1968 anh đã sáng lập Hội Ảnh Nghệ Thuật 
VN tại SG và anh cũng như các thành viên trong hội đã 
chiếm nhiều giải thưởng, huy chương cao quý qua các cuộc 
thi ảnh quốc tế. Chính anh cũng là một trong những nhiếp 
ảnh gia tài danh sớm đoạt giải ảnh nghệ thuật của Tổng 
Thống VNCH. 


Sau khi miền Nam vừa rơi vào tay tap đoàn Cộng san anh đã 
nhanh chóng sang định cư tại Hoa Kỳ và đã tái lập, tái hoạt 
đông Hội Ảnh Nghệ Thuật. Hiện giờ hội đã có nhiều ngàn hội 
viên trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác 
trên thế giới. Trong nhiều năm qua Hội Ảnh Nghệ Thuật VN 
đã liên tục đoạt các huy chương vàng, đặc biệt là các cuộc 
thi tại Áo quốc với các giải thưởng 

“lop 10 Photo Clubs” [ Al Thani - 2006], “Best Print Clubs” 
[Trierenberg Super Circuit - 2007 va 2009]... Day là những 
cuộc tranh giải day cam go giữa các hội anh, các nhiếp anh 
gia tên tuổi hàng đầu, lừng danh quốc tế. 





ps 


M eo 


Congressional Record 





United 52% PROCEEDINGS AND DEBATES OF THE 1()]” CONGRESS, FIRST SESSION 
Vol. 135 WASHINGTON, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 1989 No. 126 


House of Representatives 


FREEDOM ARTS FESTIVAL 
HON. DUNCAN HUNTER 


OF CALIFORNIA 
IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES 


Wednesday, September 27, 1989 


Mr. HUNTER. Mr. Speaker, while the city of 
San Diego is hosting a Soviet Art Festival this 
fall, some of us have helped organize a Fres-- 
dom Arts Festival, to showcase the arts and 
cultures of some of the new citizens of this 
area. These are the pecple who, at great risk 
10 themselves, fled from the oppression of the 
Communist systems of the Soviets and their 
clients throughout the world. 

Prominent among these people who are 
seeking a new life in the United States are 
many from Southeast Asia, and they are 
achieving recognition as people of great 
talent, industry, and culture. The Freedom Arts 
Festival has on display Ip-the library at San 
Diego State University an outstanding collec- 
tion of photographs, courtesy of Le Van Khoa, 
president of the Vietnamese Artistic Photogra- 
phy Association. Le Van Khoa is a man of 
many talents, a noted composer, arranger and 
conductor of Vietnamese music as well as 
being head of the Photography Association. 

The Vietnamese Artistic Photography Asso- 
ciation was founded in 1968 in Vietnam, with 
headquarters in Saigon and chapters scat- 
tered about the country from Hue to Saigon, 
down through the Mekong River Delta, up to 
Long Xuyen, Chau Doc, and then to Da Lat in 
the highland. The association organized na- 
tional and international photography contests 
until April, 1975, when it went into exile. In 


1978, some of the old members and new 
friands, meeting in southern California, formed 
the new association, with a name that evolved 
inlo the present one. There are now chapters 
in several States in America. 

Members living in Vietnam are still active 

also, although they have to submit pictures to 
censorship and requirements of the Commu- 
nist Government there. As Le Van Khoa wrote 
in the introduction to a recent photo exhibi- 
tion, 
"Though far apart and in different enyi- 
ronments, we share one thought: to portray 
the feellngs of humanity and work together 
deliberately on the endless road of art." 

The Freedom Arts Festival is indebted to Le 
Van Khoa for providing this outstanding col- 
lection of pictures, the focal paint of its exhibit 
at San Diego State University. There is also a 
sample of pictures and photographs from 
other countries such as Afghanistan, Czecho- 
slovakia, Laos, Cambodia, Poland, and other 
countries oppressed by communism; à prel- 
ude to the larger exhibit that will open in San 
Diego in October. 

The current Freedom Arts Festival exhibit 
occupies the second, third, forth, and fifth 
floors of San Diego State’s Malcolm A. Love 
Library. Sincere appreciation is due Don L. 
Bosseau, the university librarian, and to Ruth 
Leerhoff and Lyn Olsson, of the library's spe- 
cial collections section. ft is through their co- 
Operation that this outstanding display is avail- 
able, without charge, to the people of our 
community, as well as the students of San 
Diego State University. 





LVK con là người VN đầu tiên có ảnh được trưng bay tại Quốc 
Hội Hoa Kỳ và đã từng là giáo sư bộ môn nhiếp ảnh tại một 
số trường đại Học tại Hoa Kỳ. Anh cũng là người VN duy nhất 
cùng với các họa sĩ Henry Coe, George Founds, James Plum 
va W. Robert Tolley được Baltimore Museum of Arts 
(Maryland) tuyển chon dé tài trợ một cuộc triển lãm lưu 
động lấy tên là “Five From The Eastern Shore” kéo dài từ 
1977 đến 1979. 


Để có thể nhận thức hoàn hảo hơn về Hội Ảnh Nghệ Thuật 
VN, xin mời quí vị đọc qua bài viết của nhiếp ảnh gia Võ Văn 
Thạnh, người cùng quê hương Bình Thuận với tôi:. Anh này 
là người đã gia nhập hội ảnh ngay trong những ngày đầu Hội 
Ảnh Nghệ Thuật VN vừa thành lập. 


“Những nhiếp ảnh gia tại Phan Thiết như Ngô Đình Cường, 
Thân Trọng Duyệt, Đinh Văn Anh, Trương Vĩnh Đức, Xuân 
Hải, Nguyễn Văn Thịnh, Phạm Gia Cẩn (cháu nhiếp ảnh gia 
Phạm Văn Mùi), giáo sư Chuyết, Hồng Anh, Đông Phương và 
tôi Võ Văn Thạnh, đều có chung ý hướng làm đẹp quê 
hương VN qua nhiếp ảnh. Chúng tôi cùng nhau sinh hoạt 
đều đặn, cho đến năm 1967. Vào mùa thu năm 1967, đài 
phát thanh, báo chí và đài truyền hình VN loan tin Hội Ảnh 
Nghệ Thuật Việt Nam được chính thức thành lập dưới sự 
hướng dẫn của nhiếp ảnh gia Lê Văn Khoa. Anh em chúng 
tôi cảm thấy có một niềm tin mới, một hướng đi rõ rệt và 
một tinh thần đoàn kết để cùng tạo uy tín cho ngành nhiếp 


ảnh Viêt Nam trên trường quốc tế. Chung tôi trao đổi thu từ 
với Sài Gòn để ủng hộ và ngỏ ý muốn sinh hoạt chung với 
Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam. Sau nhiều trao đổi văn thư, 
nghiên cứu nội quy, đến tiếp xúc cá nhân, anh em nhiếp ảnh 
gia Phan Thiết và Phan Rí (Lê thiện Tích, Kiệt) đã họp lại, 
chính thức gia nhập và trở thành chi hội Bình Thuận của Hội 
Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam. Điều mà chúng tôi không biết là 
đồng thời những nhiếp ảnh gia rải rác ở khắp miền Nam 
cũng có cùng quan niệm như chúng tôi, đồng kết để tạo thế 
lực lớn cho nhiếp ảnh miền Nam. 


[Võ Văn Thạnh: Lê Văn Khoa và Tôi] 


Phan Ba Thuy Duong 
một thời dé nhớ:Lê Văn Khoa - Người Nghệ Sĩ Tai Danh, Đức 
Độ 
SG 
NHÀ SOẠN NHẠC LỪNG DANH, NGƯỜI ĐÃ DEM TAM TINH 


VIET NEN NHỮNG BẢN TÌNH CA BẤT HỦ MANG ĐẦY ÂM 
HƯỞNG, MÀU SAC, TINH TỰ DÂN TỘC. 


Một nhạc sĩ chân chính là người luôn cảm nhận trong trái 
tim mình 

về tình yêu y như một nhà soạn nhạc, soạn hòa âm cảm 
thấu. 

Âm nhạc không bao giờ có sự phân chia ranh giới.[3] 


H 


Svyatoslava Semchuck, 





“Hồi còn trẻ tôi đã tam niệm sẽ tiếp tay với những người đi 
trước để phong phú hóa Nhạc Việt. Phong phú hóa bằng 
cách nào? Không phải bằng những ca khúc phổ thông nữa 
nhưng mà đưa nó đi xa hơn để có thể hòa vào với dòng nhạc 
của thế giới...” 

Đó là câu mà anh đã phát biểu với anh em, thân hữu khi anh 
có dip hàn huyện, thuyết thoại về khía cạnh, bộ môn am 
nhạc. Đó cũng là tâm nguyện mà anh đã và đang thực hiện. 
Âm nhạc là hạt trân châu mượt mà tô điểm cuộc đời thêm 
óng ả, là nét thăng hoa của kiếp người. Âm nhạc là dòng 
suối mát ngọt ngào và là những tiếng sóng lòng dào dạt 
hương yêu. là lời tỏ tình thầm kín, cao sang của người đối 


với người. 

Âm nhạc là đại tấu khúc triền miên, tuyệt vời của vũ trụ. Âm 
nhạc là hơi thở của tâm hồn, là nhịp đập của trái tim. Am 
nhạc cho chúng ta lối thoá khi ta cảm thấy chán nãn, cô 
đơn. Âm nhạc có thể vỗ về, xoa dịu hay hóa giải niềm đau 
phiền muộn. Khi ta vui âm nhạc cũng có thể làm cho mình 
thấy hân hoan, sảng khoái và yêu đời hơn. Có khi nào bạn 
cảm thấy thể xác, tâm hồn mình dường như tan loãng chan 
hòa cùng sương khói để nương theo sự dịu ngọt trầm bổng 
của âm thanh? 

Tôi nghĩ, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc là những người có khả năng 
đặc biệt nghe, cảm và ghi nhận lại một phần nào các thanh 
âm, sắc độ thiên nhiên của tấu khúc vi diệu ấy để chia sẻ 
cùng đồng loại. 


Có nhìn thấy LVK trên bục gỗ điều khiển dàn nhạc giao 
hưởng trong các thính đường, hay xem tận mắt anh trình tấu 
dương cầm mới hiểu rõ thấu đáo sự sôi nỗi cũng như trầm 
lắng đầy nhiệt tâm, nhiệt tình trong nghệ thuật âm nhạc của 
nhà soạn nhạc tài hoa này. Đôi bàn tay lúc nào cũng uyển 
chuyển vươn cao, hạ thấp, trải ngang, rẽ doc theo dòng 
nhạc của các tấu khúc thời danh của anh, của các bậc vĩ 
nhân, bậc thầy trong ngành âm nhạc thế giới mới thấy rỏ 
con người sống động của anh. 


Có nhìn vào đôi mắt, cửa sổ của tâm hồn anh, có nhìn vào 
nét mặt say sưa của anh và những ngón tay khoan nhặt, 
tung tăng nhảy mua, khi sôi nổi, lúc nhàn nhã lướt trên các 


phiếm dương cam lóng lánh, 6ng a mới nhận ra sự điêu 
luyện, đam mê của một người nghệ sĩ khả ái, khả kính này. 
Cho dù đó là các bộ môn thuộc loại cổ điển, lãng mạn trữ 
tình Tây phương như các đại tấu khúc của L.V. Beethoven, 
Frederic Chopin, J.S. Bach, P.I Tchaikovsky, Nikolai Rimsky- 
Korsakov, F.J. Liszt, Isaac Albeniz, Amy Beach, Johannes 
Brahms ..., hay am nhac hién dai qua cac am giai, cung bac 
réo rat, tram bổng thứ [minor], trưởng [major] và khúc ngắt, 
lặng [silent] hoặc nhạc dân tộc cổ truyền Đông phương với 
sự tiết tấu, hài hòa của ngũ cung, thất cung, bát âm. 

000 

Thủa thiếu thời tôi cũng say mê âm nhac như anh. Trong 
những năm còn học trung học đệ nhất cấp tại trường trung 
học công lập Phan Bội Châu Phan Thiết, qua sự dẩn dắt của 
vợ chồng “nhạc sĩ mù” tôi và các bạn cùng lớp như Trần 
Thiện Thanh, Bùi Minh Ngọc, Lê văn Nghê, Lê Van Trung... 
đã gia nhập ban nhạc giây của anh chị này để đàn, thổi sáo, 
ca hát cho chương trình phát thanh của ty Thanh niên và gia 
đình Phật tử, thỉnh thoảng trình diễn tai chateau d’eau tức 
công viên, vườn bông Phan thành, nằm sát bên sông Cà Ty. 
Khi nhập cư Sàigòn để học tiếp chương trình đệ nhị cấp, 
trong năm đầu, tôi cũng đã được 2 anh Lâm Tuyền và Vĩnh 
Căn kèm dạy thêm về độc tấu Tây ban cầm và giáo sư âm 
nhạc Hoàng Long huấn luyện về phong cầm. Nhưng ánh 
sáng đô thành hoa lệ và nữ tú của Hòn Ngọc Viễn Đông đã 
nhanh chóng quyến rủ cậu thiếu niên nhà quê u u mê mê 
như tôi vào ngõ cụt. Tôi đã tự chuyển hướng sang con đường 
không giống ai là làm thơ, viết văn tán gái!!. Được báo đăng 


bài nào là vội vàng mua năm bay tờ, cẩn thận cắt bài của 
mình rồi ba chân, bốn cẳng chạy tới Marie Curie, Gia Long 
hay Trưng Vương để trịnh trọng trao tặng cho mấy cô nữ 
sinh má đỏ hây hây, chứa chan cả một biển trời mộng mơ 
với xuân tình, hương yêu lồng lộng... 

Những tưởng sẽ gặt hái được vài lời khen xã giao, khích lệ 
hay ho, ít ra cũng một hai nụ cười duyên dáng, an ủi. Ai dè 
bọn choai choai, qui quái nọ đọc xong đều cười sat sua rồi 
trợn tròn mắt phán: “Thiên địa, quỉ thần ơi. Văn chương, chữ 
nghĩa của anh sao mà hôi mùi nước mắm thế này. Thiệt còn 
tệ, dở hơn “câu thơ thi xã, con thuyền Nghệ An” cả mấy 
trăm lần. Thôi hãy ngoan ngoãn liệu bề xách khăn gói, quả 
mướp sớm “trở về làng cũ học cày cho xong” đi hỡi chàng 
trẻ tuổi vốn dòng cây si cù lần, ngớ ngẩn. Giọng mấy a mom 
mởn đào tơ, ỏng a ỏng eo kia xem ra còn dữ dan, hung hang 
hơn mấy ngài giám khảo khó tánh hạch thi vấn đáp 
Baccaleauréat 


Dạo Bùi Minh Ngọc còn ở Phan Thiết và chơi nhạc, cuối tuần 
nào hắn cũng xách đàn guitar lội bộ xuống nhà Thanh Thúy 
ở đầu xóm Bình Hưng để dợt ca cho cô em dịu hiền, mang 
dáng vóc và giọng hát liêu trai này. Không ai ngờ rằng một 
vài năm sau khi tôi rời quê Thanh Thúy, Trần Thiện Thanh 
cũng vào Saigon và chẳng bao lâu họ đã sớm trở thành 
những ca nhạc sĩ hữu danh hàng đầu. 

Lê Văn Nghê tay đờn Tây ban cầm cứng cựa nhất của bọn tôi 
cũng theo vào đô thành học saxophone. Năm 1963-1965 tôi 
có gặp Nghê lúc anh ta làm nhạc công cho các vũ trường 


Tabarin, Mélody và Van Cảnh. Anh này bị nhiều cuộc tinh lao 
đao với mấy vũ nữ và nghe nói vì khổ lụy quá mức nên đã 
quyên sinh vào năm 1967. 


000 

LVK la con nguûi tri tuê sung man. Anh nhiéu tai nang qua. 
Nhưng với tôi, anh mãi mãi là một nghệ sĩ chân chính, một 
vị niên trưởng tài đức mà tôi hằng kính phục, ngưỡng mô. 
Cũng như 2 lãnh vực nói trên về âm nhạc LVK cũng là người 
tự học dàn trên các phiếm đàn vẽ trên bàn gỗ. Cơ duyên 
may đã đến với chàng thiếu niên có năng khiếu bẩm sinh về 
nghệ thuật và âm nhạc này khi anh một cặp vợ chồng người 
mục sư Mỹ: Dr. Elton và bà Evelyn Wallace. Họ lúc ấy đang 
phục vụ tại nhà thờ Cơ Đốc Phục Hưng [Seventh Day 
Adventist Church]. Ông, bà Wallace là những người thầy tiên 
khởi đã dạy cho anh trau dồi, tôi luyện trên cây dương cầm 
của họ và khi anh đã đạt tới trình độ cao thì vị mục sư khả 
kính kia có lẽ chợt nhận chân, khám phá ra LVK có những 
năng khiếu thiên phú đặc biệt để dể thăng tiến trên sự 
nghiệp âm thanh học nên ông đã truyền dạy, đào luyện anh 
một cách tỉ mỉ về sáng tác, soạn nhạc hòa âm cũng như 
cung cách, nghệ thuật điều khiển ban nhạc, giàn nhạc. 


Đó có phải là ân sủng vô lượng mà LVK đã thừa hưởng từ sự 
giáo huấn của cha, của thầy mà anh hằng và mãi mãi kính 
yêu? Hay đó là do, nhờ sự cần cù, trầm tư, khải ngộ của anh, 
của Thượng đế đã ưu đãi, ban tặng cho vị thanh niên sớm có 
lòng bác ái, bao dung này hoặc đó là kết quả của một sự 


hàihòa, tổng hợp nhiệm mầu tất cả các yếu tố nói trên? 

Hơn ai hết, hiện nay với độ tuổi đã quá “cổ lai hy” của một 
người thức ngộ, chắc hẳn anh đã chiêm nghiệm và tìm ra 
đáp số cho câu trả lời, cho vấn nạn mà những bằng hữu, 
huynh đệ của anh còn phân vân, chưa khẳng định được. 
Vicki Riley, Tiến sĩ Nhạc Ứng Dụng đã từng viết về anh: 
"Thật là tuyệt vời, tôi nghĩ đây là tuyệt tác hay nhất của Lê 
Văn Khoa. Với phong cách phương Tây và đặc biệt là giai 
điệu ngũ âm êm đềm, thánh thoát được hài hòa chặt chẻ 
qua các nhạc phẩm này. Âm thanh thật là lãng mạn, tươi vui 
và luôn luôn đầy thú vị, hứng khởi. Các nhạc sĩ người 
Ukraina đã thực hiện một công việc tốt đẹp để quang diễn, 
minh giải và trình tấu với một kỹ năng tuyệt vời. Họ thực sự 
đưa ra được, tạo nên những ấn tượng xúc động, truyền cảm 
và niềm đam mê của người viết." [4] 

Với hơn 600 nhạc phẩm và tấu khúc mà anh đã sáng tác 
bằng tâm huyết, bằng sự sáng tạo anh đã cống hiến cho 
nền âm nhạc một gia tài đồ sộ quí báu. Một số các hòa âm, 
hợp âm này đã được đưa vào: 

- Các sách dạy đàn dương cam như: Giáng Sinh Ca 
[Chrismas Songs], Nhạc Việt Mến Yêu [My Beloved 
Vietnamese Music Book], Trúc Xinh [The Beautiful Bamboo], 
Gợi Nhớ - Ca Khúc Nghệ Thuật [Vietnamese Art Songs], Dân 
Ca Vietnam [Vietnamese Folk Songs] [5] 

- Cac CDs nhạc như: Lullaby, Souvenir, Memories, 
Symphony Vietnam 1975 [5] 


“Trái với cái buồn vấn vương của nhạc Việt Nam, những 


sáng tac của Lê Van Khoa tuy có dau lòng nhưng tỏa ra 
niềm lạc quan và hòa bình. 

Lê Văn Khoa không ngừng sáng tạo. Ngày hôm nay, con 
người mang danh hiệu nhà giáo, nhà báo, nhiếp ảnh gia, kế 
hoạch gia cho những đại hội văn hóa, chồng và cha của 3 
con gái, vẫn tiếp tục cuộc sống nhiều sôi nổi. Ông soạn nhạc 
ở nhà, trên phi cơ, ở quán ăn, ở phòng mạch bác sĩ! Ông nói 
chuyện với bàn tay di động, gõ trên phím đàn vô hình, điều 
khiển trong không gian ảo! 

..Bác sĩ Nguyễn Thế Hùng, một chuyên gia gây mê ở 
California, tốt nghiệp Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn, là 
một người ái mộ của Lê Văn Khoa, cho biết cảm nghĩ như 
sau: “Ngay khi tôi nghe Bản Giao Hưởng Việt Nam 1975, tôi 
bị choáng váng ngay tức khắc! Vẻ sang trọng uy nghi của 
khúc nhạc mở đầu gần làm tôi quên đi cái nguồn cội khiêm 
nhường và thôn dã của chủ đề. Sự khai triển tiếp sau đó rất 
uyển chuyển, rất có lý, làm cho toàn bộ phần thứ nhất của 
Bản Giao Hưởng như một thực thể thống nhất. Làm sao một 
nhạc phẩm đẹp như thế mà chỉ dùng có 5 nốt nhạc?” 

Để trả lời câu hỏi trên, tác giả Bản Giao Hưởng Việt Nam 
1975 trả lời: “Cứ xem Chopin, Debusssy hay Liszt. Họ cũng 
đã dùng ngũ cung” [6] 

[Jackie Bong-Wrigh - Ca Ngợi Tự Do] 


Về nguyên nhân của sự hòa hợp, ứng dụng mới lạ này anh 
đã giải thích: 

“Mục đích là tôi muốn dùng những nét nhạc hết sức đơn sơ 
của Việt Nam mà mình có thể biến hoá để người nước ngoài 


có thé dùng được. Bang cach đó, mình đưa nhac Viêt di xa 
hơn để hoà vào với dòng nhạc thế giới. Tại sao người ta chơi 
nhạc Đức, nhạc Nga, nhạc Anh, v.v... mà không chơi nhạc 
Việt Nam? thành ra tôi tâm nguyện là phải làm sao để đưa 
nhạc Việt mình cho thế giới biết tới nhạc Việt Nam. Đó cũng 
là cái ý niệm mà tôi đã có từ trước năm 1975. Trong một 
buổi nói chuyện với nhạc sư Nguyễn Hữu Ba về vấn đề phổ 
biến nhạc Việt, ông ta chủ trương nhạc Việt phải chơi bằng 
nhạc cụ Việt Nam. Tôi thì ngược lại, tôi nói là phải viết cho 
nhạc cụ Tây phương. Nghe mà người ta cảm thông được thì 
người ta mới tiếp nhận. Nhờ đó, nhạc sĩ trên thế giới mới 
chơi được, còn nếu mình chỉ chơi nhạc cổ truyền của mình 
mà thôi, thì người nào phải học nhạc cổ truyền mới chơi 
được. Như vậy là tự mình giới hạn mình.” 

000 


Bang những hiểu biết sâu rộng, bằng đam mê và năng lượng 
đáng ngạc nhiên LVK đã gây cảm xúc, tạo ấn tượng mạnh 
cho hàng vạn khán thính giả trong nhiều năm qua với 
phương pháp tiếp cận độc đáo của mình để trình giải âm 
nhạc dù đó là qua các buổi trình diển hay những cuộc thảo 
luận, hội thoại. 

Cuộc xuất hiện mới nhất trước công chúng của chương trình 
âm nhạc LVK la tai Rachel Schlesinger Concert Hall ở 
Alexandra - VA vào ngày thứ bay 9 tháng 11 năm 2010 vừa 
qua với Chương Trình Ca Ngợi Tự Do (Ode to Freedom) với 
dàn nhạc Kyiv Symphony Orchestra & Chorus nổi tiếng khắp 
thế giới với hơn 100 nhạc sĩ và ca sĩ tài danh cùng sự tham 


gia của Ban Hop Xướng Vung Hoa Thịnh Đốn 


Qua lời giới thiệu của Ban Tổ Chức thì đó là một chương 
trình đặc biệt để kỷ niệm 35 xa quê hương và tưởng niệm 
các nạn nhân bị chết thê thảm trong ngày 9 tháng 11. Ban 
nhạc quốc tế xứ Ukraine đã trình diển các nhạc phẩm nổi 
tiếng trên thế giới và nhạc dân ca VN do chính anh LVK soạn 
hòa âm và phối khí. 


Theo các giới truyền thông, báo chí và truyền hình đã tường 
thuật lại thì buổi buổi trình diển này rất thành công và đã 
được các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc nước ngoài cũng như đồng 
bào dự thính nhiệt liệt khen ngợi, tán thưởng. 


Cô bạn gái Tiểu Thu của tôi là một người rất kính mộ cá 
nhân LVK và say mê nhạc của anh. Cô đã không bỏ lỡ cơ hội 
vừa qua để cùng chồng từ Canada bay về Washington DC 
hầu được thưởng thức Chương Trình Ca Ngợi Tự Do. Tiểu Thu 
cho biết vợ chồng cô và thân hữu ở xa đến nghe nhạc đã rất 
hoan hỉ, hài lòng về buổi đại hòa tấu, hợp ca, hợp xướng đầy 
xúc động, đáng ghi nhớ đó. 

Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn anh LVK - người nhạc sĩ tài hoa, 
người nghệ sĩ chân chính đã dành suốt cả đời mình, đã đem 
tất cả tâm huyết của mình để phục vụ, cống hiến cho quê 
hương, làm vẻ vang cho nòi giống Việt. 

Khi nghĩ đến anh tôi đã nhiều lần tự vấn: Không biết con 
người kỳ diệu, hiền hòa đứng tuổi này sẽ còn đủ sức đi thêm 
bao lâu, bao xa trên hành trình nghệ thuật để khai phá, 


sang tao, xién duong su tuyét my cua thién nhién trong kho 
tang am nhac, tinh tu dan tôc. 

Một lần nữa xin cam ơn anh LVK về những đóng góp của anh 
cho đời, cho nhân loại. Quả thật, anh là một tấm gương 
sáng, trong suốt về tài năng và đức độ đáng cho các thế hệ 
trẻ hôm nay và ngày mai thán phục để học hỏi, noi theo. 





e gia đình Lê Văn Khoa 


PHAN BA THUY DƯƠNG. 


© GHI CHÚ: 
PBTD chuyển ngữ từ nguyên bản: 


[1] The wise man must remember that while he is a 
descendant of the past, 

he is a parent of the future. 

[Herbert Spencer] 

[2] Photography was the medium preeminently qualified to 
unite art with science. Photography was born in the years 
which ushered in the scientific age, an offspring of both 
science and art. 

[Berenice Abbott, Art in America, Winter 1959] 

[3] It is excellent; | think this is Le Van Khoa’s best. The 
Western Style and pentatonic melodies combine especially 
well in these pieces. The sound is romantic, fresh and 
always interesting. The Ukrainian musicians did a fine job of 
interpretation and played with great skill. They really 
brought out the moving impressionism and passion of the 
writing. 

[Vicki Riley, Doctor of Applied Music] 

[4] A real musician feels in his heart the love that a 
composer feels. Music has no boundaries.” 

[Svyatoslava Semchuck, professor of violin at the National 
Tchaikovsky Conservatory of Music in Kiev] 

[5] Cac CDs va tài liệu trau dồi, hoc tập âm nhac này qui vi 
nếu can có thể tìm xem hoặc đặt mua qua: 
http://levankhoa.bigcartel.com/ 

[6] Phan Anh Dung tam dich tu: 

Contrary to the lingering and sadness of most Vietnamese 
music, Khoa’s compositions, although heartbreaking, radiate 
optimism and peace... 


Khoa has not stopped creating. Today, this teacher, 
journalist, photographer, cultural festival planner, husband 
and father of three daughters, leads a hectic life. He 
composes at home, on airplanes, in restaurants, at doctors’ 
offices. He speaks with his hands fluttering, tapping invisible 
keys, conducting in a virtual space. 


Dr. Hung Nguyen, an anesthesiologist in California and a 
graduate of the National Conservatory of Music in Saigon, is 
one of Khoa’s fans. “The moment | listened to his 1975 
symphony, | was immediately blown away! The majestic 
opening of the first movement almost makes me forget the 
humble, rural origins of the main theme. The development 
that follows is so fluid, so rational, that the entire first 
movement sounds like one unified entity. How can such a 
beautiful piece utilize only five notes? 

To which the author replied, “Just look at Chopin, Debussy, 
or Liszt. They also use the pentatonic scale. 

[Jackie Bong-Wright * Ode to Freedom] 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 


Nguồn: Tac gia VNthuquan.net - Thư viện Online 
Được ban: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 20 tháng 1 năm 2011 


